VIÊN NGỌC CHIẾN THẮNG 


ôm nay, BapDada đang ngắm nhìn 

những người con chiến thắng của 

Người ở khắp mọi nơi, những người 
con với trí tuệ có niềm tin. Người đang nhìn 
vào những dấu hiệu của niềm tin ở mỗi người 
con. Những dấu hiệu chính yếu của niềm tin 
là: 


Niềm tin của con thế nòo, 
thì niềm hân hoan say sưa tâm linh 
sẽ được nhìn thấy qua hònh động, lời nói và 
gương mặt của con trong mọi khoảnh khốc. 


Con sẽ dễ dàng trải nghiệm chiến thắng 
trong mỗi hành động và suy nghĩ 
theo cách thực tế. 

Con sẽ trải nghiệm chiến thắng, 
không phải ở dạng nỗ lực, mà ở dạng 
thành quỏ nhìn thấy được và thẩm quyền. 


Thậm chí sẽ không có đến một phần trăm 
nghỉ ngờ ngay cỏ trong suy nghĩ 
về vận may hướng thượng của con, 
về cuộc đời hướng thượng của con, 
về Người Cha hoặc về mối liên hệ, 
mối quan hệ của con với gia đình tâm linh. 


Mọi câu hỏi sẽ kết thúc, 
con sẽ trở thành chấm điểm, 
đặt dấu chấm hết trong mọi tình huống. 


Khi trí tuệ con có niềm tin, 
con sẽ dễ dàng và tự động trải nghiệm 
bản thân là hoàng đế thảnh thơi 
trong mọi khoảnh khắc, 
nghĩa là con sẽ không phải liên tục nỗ lực 
để đưa nhận thức ấy quay lại. 


Con sẽ không phải gắng sức vất vả để nói: 
“Tôi là hoàng đế”, mà con sẽ liên tục ổn định 
mình trên chiếc ghế hướng thượng - ngai 
vàng của con. 


Trong cuộc sống đời thường, trạng thái của 
con được tạo ra theo tình huống. Dù đó là 
trạng thái hạnh phúc hay đau khổ, con tự 
động ở trong trải nghiệm về trạng thái ấy; con 
không phải liên tục nhắc nhở bản thân: “Tôi 
hạnh phúc” hay “Tôi bất hạnh”. Con dễ dàng 
và tự nhiên trải nghiệm trạng thái là vị hoàng 
đế thảnh thơi. 


Trong cuộc sống đời thường, trạng thái của 
con được tạo ra theo tình huống, nhưng 
trong cuộc đời Brahmin, cuộc đời tâm linh 
mạnh mẽ này, trạng thái của con không được 
tạo ra theo tình huống, vì con có trạng thái 
hướng thượng là vị hoàng đế thảnh thơi, 
thông qua việc nhận được ánh sáng và sức 
mạnh từ kiến thức của BapDada và từ sức 
mạnh của sự tưởng nhớ. Con sẽ ưa thích việc 
này - nhận được của thừa kế là sức mạnh 
từ kiến thức và yoga từ Cha. 


Trong cuộc đời Brahmiin, con đạt được trạng 
thái thông qua của thừa kế từ Cha, thông qua 
lời chúc phúc từ Satguru và thông qua vận 
may hướng thượng từ Đấng ban tặng vận 
may. Nếu trạng thái của con được dựa trên 
tình huống, thì ai mạnh hơn đây? Tình huống 
sẽ mạnh hơn, phải không? Những ai tạo ra 
trạng thái của mình dựa theo tình huống thì 
không bao giờ có thể trở nên không bị chao 
đảo, không bị dời chuyển. 


Trong cuộc đời không có kiến thức của 
Thượng Đề, phút này họ nhảy múa rất hạnh 
phúc, phút sau họ lần đùng ra. Còn trong 
cuộc đời tâm linh (alokik), con không có trạng 
thái chao đảo như vậy. Con không phụ thuộc 
vào tình huống, mà dựa trên của thừa kế, lời 
chúc phúc và trạng thái hướng thượng của 
con, con chuyển hóa tình huống. Nhờ vào 
điều này, người với trí tuệ có niềm tin luôn là 
hoàng đề thảnh thơi. Con lo lắng khi điều gì 
đó đang bị thiếu hoặc bị mất, nhưng nếu con 
là hiện thân của mọi thành quả, nếu con là 
chủ nhân toàn năng, thì có gì phải lo nữa chứ? 


Khi trí tuệ con có niềm tin, 
con luôn dâng nộp cho Cha. 


Dâng nộp nghĩa là dâng nộp hoàn toàn. Dâng 
nộp mọi dấu vết và hậu duệ, dù là hậu duệ 
của thói tật mang con vào ý thức cơ thề, hậu 
duệ của những mối quan hệ thuộc cơ thể, hay 
là hậu duệ của ham muốn đối với những thứ 
tạm thời có liên quan đến cơ thể. Tất cả 
những thứ đó đều bao gồm trong hậu duệ. 
Hoàn toàn dâng nộp và hoàn toàn từ bỏ là 
như nhau. 


Dâng nộp không có nghĩa là con cứ ngồi miết 
ở Madhuban hay ở trong trung tâm. Dâng 
mình cho phục vụ là một bậc lên chiếc thang, 
còn dâng nộp bản thân hoàn toàn là đích đến 
trên chiếc thang. Con đã bước lên một bậc 
trên chiếc thang rồi, nhưng dấu hiệu của 
người với trí tuệ có niềm tin là tiền đến đích, 
nghĩa là dâng nộp cả ba loại hậu duệ kia. Giờ 
con biết rõ cả ba điều này rồi, phải không? 
Mọi hậu duệ kết thúc khi không còn dấu vết 
dù là nhỏ nhất của nó trong giấc mơ hay suy 
nghĩ của con. Nếu còn sót lại bất kỳ dấu vết 
nào, hậu duệ của nó sẽ được tạo ra. Đây là lý 
do tại sao định nghĩa về sự từ bỏ hoàn toàn 
thì cực kỳ sâu sắc. Baba sẽ nói cho con biết 
thêm vào lần khác. 


Người với trí tuệ có niềm tin sẽ luôn 
thảnh thơi, thoát khỏi mọi lo lỗng. 
Người ấy sẽ trải nghiệm niềm hân hoan 
say sưa về chiến thắng được đảm bảo 
trong mỗi tình huống. 

Niềm tin làm cho con trải nghiệm 
sự thỏủnh thơi với sự đảm bảo 
trong từng khoảnh khắc. 


Linh hồn với trí tuệ có niềm tin sẽ luôn 
hân hoan say sưa vò, nhìn thây niềm 
hân hoan say sưa của người này, 
những người khác cũng sẽ trải nghiệm được 
niềm hân hoan say sưa. 

Người ấy sẽ trao cho người khác trải nghiệm 
về niềm hân hoan say sưa tâm linh 
với sự giúp đỡ từ Cha 
và từ chính trạng thái của mình. 


Điểm đặc biệt của người với trí tuệ có niềm 
tin là gì? 
Và ai ở trong trạng thái hân hoan say sưa? 


Trước tiên, có niềm hân hoan say sưa đến 
mức độ nào, người ấy sẽ khiêm tốn trong mọi 
hành động trong cuộc sống đến chừng ấy. 
Nhờ sự khiêm tốn này, người ấy sẽ có được 
trí tuệ sáng tạo. Người ấy sẽ chú ý đến trí tuệ 
- khiêm tốn đến mức độ nào, trí tuệ sẽ sáng 
tạo đến chừng ấy. Con có nói đến việc làm 
mới. Vì vậy, trí tuệ của người ấy sẽ mang đến 
sự mới mẻ; người ấy sẽ đầy sáng tạo và cũng 
khiêm tốn nữa. Có được hai điểm đặc biệt 
này, người như thế được gọi là người chiến 
thắng nhờ vào trí tuệ có niềm tin của mình. 
Hãy là công cụ — sáng tạo và khiêm tốn. 


Ngôn ngữ của người với trí tuệ có niềm tin 
sẽ là gì? 

Nói năng ngọt ngào là điều thường gặp ở 
người mà trí tuệ có niềm tin, đồng thời người 
ấy cũng hào phóng, quảng đại nữa. 

Quảng đại nghĩa là người ấy sẽ làm cho mọi 
linh hồn tiến về phía trước. “Anh/chị trước” 
chứ không phải “Tôi, tôi”. 

Quảng đại nghĩa là giữ người khác ở phía 
trước, giếng như cha Brahma luôn giữ mẹ 
Jagadamba và các con ở phía trước — 
“Jagadamba thông minh hơn ta. Những đứa 
con này thông minh hơn ta”. Đây là ngôn ngữ 
của sự quảng đại. 


Ở đâu có sự quảng đại, con sẽ không có ham 
muốn giữ mình ở phía trước, mà theo Vở kịch, 
con tự động nhận được quả trái con mong 
muốn. Con càng ở trong trạng thái ngu ngơ 
đối với mọi ham muốn, Người Cha và gia đình 
càng xem con là xứng đáng và giữ con ở phía 
trước. 


Vì vậy, những ai nói “Anh/chị trước” từ trong 
tâm trí (trái tim) mình thì chúng không thể bị 
bỏ lại đằng sau. Chúng nói “Anh/chị trước” từ 
trong tâm trí mình, vì vậy chúng tự động được 
mọi người đặt lên phía trước. Trong khi đó, 
người có ham muốn thì sẽ không như vậy. 


Ngôn ngữ của người với trí tuệ có niềm tin là 
sự quảng đại, hài lòng và mang lại lợi ích cho 
mọi người. Những ai có ngôn ngữ như thế này 
sẽ được gọi là người chiến thắng nhờ vào trí 
tuệ có niềm tin. Trí tuệ của hết thảy các con 
đều có niềm tin mà, phải không? Bởi vì niềm 
tin chính là nền tảng. 


Tuy nhiên, khi cơn bão tình huống, cơn bão 
Maya, cơn bão tâm ấn và những cơn bão từ 
yếu tố tự nhiên đến, con sẽ biết nền tảng 
niềm tin của con vững mạnh đến mức độ nào. 


Trong thế giới cũ này, con có nhiều loại bão, 
phải không? Đôi khi bão từ gió, đôi khi bão từ 
biển. Ở đây cũng vậy, con có nhiều loại bão. 
Bão thì làm gì? Trước hết nó thổi vào con, sau 
đó nó ném bay con đi. Vì vậy, những cơn bão 
ở đây trước tiên kéo con về phía nó với sự 
thích thú, thoải mái. Chúng tâng bốc con lên 
trong niềm say sưa ngây ngất giả tạm, 
vì Maya cũng biết rằng con sẽ không đến với 
bà ta trừ phi có thành quả nào đó. Vì vậy, 
trước hết bà ấy làm cho con bay cao với thành 
quả giả tạm. Sau đó, bà ấy thả rơi con. Bà ấy 
quá ranh ma. Vì vậy, người với trí tuệ có niềm 
tin thì có ba mắt (trinetri); chúng nhìn thấy ba 
khía cạnh thời gian với con mắt thứ ba của 
mình, cho nên chúng không bao giờ bị lừa 
phỉnh. 


Vì thế, niềm tin sẽ được kiểm nghiệm trong 
bão tố. Giống như bão tố thường bật gốc cả 
những cây đại thụ lâu năm, thì cơn bão Maya 
cũng sẽ cố bứng bỏ gốc rễ niềm tin của con. 
Tuy nhiên, niềm tin đâu dễ gì bị bứng bỏ, nó 
chỉ bị lay chuyển nhiều mà thôi. Gốc rễ trở 
nên yếu đi do bị lay chuyền. Vào những lúc 
như vậy, hãy kiểm tra nền tảng niềm tin của 
con. 


Nếu con hỏi bất kỳ ai rằng niềm tin của họ có 
vững chắc hay không, người ấy sẽ nói gì? 
Người ấy sẽ cho con một bài giảng tuyệt hay. 
Tốt khi có niềm tin. Tuy nhiên, nếu vào lúc 
như vậy niềm tin của con bị lay chuyển, thì 
niềm tin lay chuyển nghĩa là con cũng bị lay 
chuyển khỏi phần thưởng của mình từ kiếp 
này đến kiếp khác. 


Vì vậy, hãy kiểm tra vào lúc cơn bão đến - khi 
ai đó không trao cho con danh vị hữu hạn hay 
sự kính trọng, hoặc khi cơn bão Maya đến 
dưới hình thức là suy nghĩ lãng phí, hoặc khi 
những ham muốn của con không được đáp 
ứng, thì lúc đó con có nhớ/Vững niềm tin rằng 
con là linh hồn mạnh mẽ thuộc về Người Cha 
Toàn Nẵng không? 


Liệu điều lãng phí sẽ chiến thắng điều mạnh 
mẽ? Nếu điều lãng phí chiến thắng, thì nền 
tảng niềm tin của con sẽ lay chuyền, phải 
không? Thay vì trải nghiệm bản thân con là 
mạnh mẽ, con sẽ trải nghiệm con là linh hồn 
yếu đuối. Rồi con sẽ buồn nản. Đây là lý do tại 
sao con được bảo hãy kiểm tra vào lúc bão 
đến. 


Danh vị và sự kính trọng hữu hạn, cùng ý thức 
“Tôi” lôi con xuống khỏi niềm tự hào tâm linh. 
Bất kỳ ham muốn hữu hạn nào cũng sẽ lôi con 
xuống khỏi niềm tin — con hoàn toàn ngờ 
nghệch đối với hiểu biết về ham muốn. Tin 
không có nghĩa là “Tôi không phải là cơ thể, 
tôi là linh hồn”, mà là “Tôi là loại linh hồn 
nào?”. 

Trải nghiệm được niềm hân hoan say sưa và 
lòng tự trọng ấy vào thời điểm đó thì được gọi 
là chiến thắng nhờ vào trí tuệ có niềm tin. 


Nếu ai đó không nhận lấy bài thi mà lại nói 
rằng mình đã thi đậu với bằng danh dự, liệu 
có ai tin không? Chứng chỉ luôn được cần 
đến. Dù ai đó thi đậu với bao nhiêu điểm, 
hoặc nếu người ấy có học vị, thì cho đến khi 
người ấy nhận được chứng chỉ, bằng không 
nó sẽ không có giá trị. Khi con có bài thi kiểm 
tra và con đậu, con nhận được chứng chỉ từ 
Cha và gia đình, con có thể được gọi là chiến 
thắng nhờ vào niềm tin trong trí tuệ. 
Con có hiểu không? Vì vậy, hãy tiếp tục kiểm 
tra nền tảng niềm tin của con. 


Con đã nghe về điểm đặc biệt của một trí tuệ 
có niềm tin rồi, phải không? Theo thời gian, 
hãy để niềm hân hoan say sưa tâm linh được 
nhìn thấy trong cuộc đời con. Đừng chỉ thỏa 
mãn trong tâm trí con thôi, mà mọi người 
cũng nên thấy thỏa lòng. Hãy để cho mọi 
người trải nghiệm con là linh hồn luôn ở trong 
trạng thái hân hoan say sưa. Đừng chỉ là 
người được ưa thích bởi bản thân, mà cũng 
hãy là người được ưa thích bởi mọi người và 
bởi Người Cha nữa. Thế này mới là chiến 
thắng. Achcha. 


Gửi đến tắt cả những viên ngọc chiến thẳng, 
những người với trí tuệ có niềm tin; gửi đến 
những người con thảnh thơi thoát khỏi mọi lo 
lắng; gửi đến những linh hôn ở trong trạng 
thái hân hoan say sưa nhờ vào việc có được 
chiến thắng được đảm bỏo; gửi đến tắt cả các 
linh hồn đặc biệt vượt thoát khỏi mọi cơn bão 
(tooƒfan) và trải nghiệm đó là món quà 
(tohƒa); gửi đến những người con với trí tuệ 
có niềm tin và liên tục không bị lung lay, 
không bị dời chuyển, ồn định trong một trạng 
thói liên tục... nỗi nhớ niềm thương vò lời chào 
namgste của BapDoda. 


BapDada gặp những đứa con nước ngoài 


Con có trải nghiệm bản thân con là viên ngọc 
thân cận không? Dấu hiệu của viên ngọc thân 
cận là gì? Chúng sẽ luôn trải nghiệm bản thân 
là lính hôn yogi (có sự tưởng nhớ), linh hồn 
gyœni (có kiến thức) tự nhiên và dễ dàng, là 
hiện thân của đức hạnh và là người phục vụ. 
Bốn điểm đặc biệt này sẽ dễ dàng được trải 
nghiệm trong mỗi bước đi của những linh hồn 
thân cận. Không một điểm đặc biệt nào trong 
bốn điểm này bị thua kém. Không có chuyện 
người ấy sẽ không giỏi trong yoga hay giỏi 
hơn trong yoga, hoặc là người ấy yếu trong 


việc hấp thu đức hạnh thánh thiện — người ấy 
sẽ dễ dàng trải nghiệm mình liên tục trong 
mọi khía cạnh. 


Viên ngọc thân cận sẽ không bao giờ trải 
nghiệm bất cứ việc gì là khó khăn vất vả, mà 
sẽ dễ dàng trải nghiệm thành công, vì 
BapDada giải thoát con khỏi việc gắng sức vất 
vả vào thời kỳ Chuyển giao. Dù cho đó là nỗ 
lực thông qua cơ thể hay nỗ lực thông qua 
tâm trí, con đã vất vả trong suốt 63 kiếp rồi, 
phải không? Con đã liên tục thử nhiều 
phương cách khác nhau để tìm kiếm Cha. Đó 
là nỗ lực của tâm trí, ngay cả trong công việc 
phục vụ con làm, con gọi đó là công việc — hãy 
xem con vất vả như thế nào. Điều đó cũng đòi 
hỏi nỗ lực, phải không? Tuy nhiên, con sẽ 
không phải làm việc ấy trong suốt 1⁄2 Chu kỳ. 
Giờ con sẽ được giải thoát khỏi điều đó. Con 
sẽ không còn công việc đời thường nào và con 
cũng sẽ không thờ cúng nữa — con sẽ được 
giải thoát khỏi cả hai. 


Ngay cả lúc này, dù con có công việc đời 
thường trong khi ở trong cuộc đời Brahmin, 
con cũng thấy nó khác với việc chỉ làm công 
việc đời thường đơn thuần, phải không? Giờ 
đây, trong khi làm công việc đời thường của 
con, con giữ mình sáng và nhẹ. Tại sao? Vì 
trong khi làm việc, con có niềm hạnh phúc 
rằng con đang thực hiện công việc ấy vì công 
việc phục vụ tâm linh. 


Con không có bất kỳ ham muốn nào trong 
tâm trí, phải không? Ở đâu có ham muốn, con 
thấy phải mất công nỗ lực. Giờ con chỉ làm 
việc trên danh nghĩa thôi, vì con biết rằng 
bằng cách sử dụng cả ba - cơ thể, tâm trí và 
của cải của con — con đang tích lũy sự hồi đáp 
gấp triệu triệu lần cho chỉ một trong ngân 
hàng bất diệt này. Rồi con sẽ tiếp tục ăn 
những gì con đã tích lũy; con sẽ được giải 
thoát khỏi việc vất vả nỗ lực để có yoga, 
được giải thoát khỏi việc nghe và giảng giải 
kiến thức. Đôi khi con mệt với việc nghe lớp 
học, phải không? Ở đó, con sẽ học về cung 
cách hoàng tộc trong khi chơi. Con sẽ không 
phải nhớ quá nhiều sách vở. Con sẽ được giải 
thoát khỏi mọi loại nỗ lực. 


Một số người có gánh nặng học tập. Vào thời 
kỳ Chuyển giao, con đang khắc ghi tâm ấn trở 
nên tự do thoát khỏi việc gắng sức vất vả. 
Thậm chí nếu cơn bão Maya có đến, thì con 
xem việc chiến thắng Maya là một trò chơi, 
chứ không phải là sự gắng sức vất vả. Điều gì 
diễn ra trong trò chơi? Con phải chiến thắng, 
phải không? Vì vậy, con chơi trò chơi chiến 
thắng Maya. Con thấy nó là trò chơi hay là 
điều gì đó khó khăn đây? Khi con ỗn định 
mình trong trạng thái chủ nhân toàn năng, 
con sẽ thấy nó là trò chơi. Thật ra, con thách 
thức Maya thậm chí còn nhiều hơn để Maya 
đến và ra đi trong suốt ⁄ Chu kỳ. Vì vậy, Maya 
đến để tổ chức lễ tiễn biệt, chứ không phải 
đánh nhau với con. Viên ngọc chiến thắng thì 
luôn chiến thắng trong mọi nhiệm vụ vào mọi 
khoảnh khắc. Con chiến thắng, phải không? 


(Ha ji — Thưa vâng!) Vậy thì khi con quay trở 
về, cũng hãy nói “Ha ji” ở đó nữa. Con đã trở 
nên vô cùng can đảm. Trước kia, con từng 
nhanh chóng e sợ. Còn giờ thì con đã trở nên 
can đảm. Con đã có kinh nghiệm rồi. Con đã 
trở thành người có thẩm quyền đối với 
trải nghiệm. Con cũng phát triển được sức 
mạnh phân định rồi, và con không còn e sợ 
nữa. Con đã chiến thắng nhiều lần rồi; con 
đang chiến thắng và con sẽ chiến thắng. Hãy 
luôn có nhận thức này. Achcha. 


BapDada trò chuyện với các Dadi (Dadi Janki 
trở về sau chuyến đi 3, 4 ngày đến Mumbai) 


Con đã trở thành người cai trị toàn cầu rồi. 
Tốt lắm! Ở đây có việc phục vụ, ở đó cũng có 
việc phục vụ. Trong khi sống ở đây, con làm 
phục vụ và dù con đi đâu, phục vụ vẫn diễn 
ra. Con đã ký kết hợp đồng phục vụ rất lớn. 
Con là người ký kết hợp đồng lớn, phải 
không? Có nhiều người ký kết hợp đồng nhỏ, 
nhưng những ai là người ký kết hợp đồng lớn 
thì phải thực hiện nhiệm vụ lớn. 


(Baba ơi, hôm nay nghe murli con rất thích.) 
Chẳng có gì ngoài niềm vui thích. Tết lắm! 
Con hãy nắm bắt ý này và làm sáng tỏ cho 
những người khác. Không phải tất cả mọi 
người đều có thể nắm bắt cùng mức độ như 
nhau đâu. Giống như Jagadamba từng nghe 
murli, làm sáng tỏ điểm kiến thức ấy và làm 
cho người khác hấp thu bằng cách làm cho 
kiến thức trở nên dễ dàng, tương tự như vậy, 
giờ con là công cụ cho việc đó. Một số con 
mới không hiểu được, nhưng BapDada không 
chỉ nhìn vào những đứa con đang ngồi ở hàng 
ghế trước. Baba không chỉ nhìn vào những ai 
đang ngồi trước mặt Người, mà Người giữ tất 
cả các con ở trước mặt Người. Tuy nhiên, khi 
những đứa con đặc biệt được yêu thương 
đang ngồi ở phía trước, kiến thức tuôn trào là 
dành cho chúng. Các con có thể đọc và nắm 
bắt những điểm kiến thức ấy. Achcha. 


Mong con tiêu tốn ít 
nhưng lại làm rạng danh nhiêu hơn, 
và trở nên mạnh mẽ bằng cách 
ngưng lại bắt kỳ sự rò rỉ— lñng phí — nào. 


Hãy bảo vệ mọi kho báu 
con đã nhận được từ BapDada 
vào thời kỳ Chuyển giao 
khỏi bắt kỳ sự lãng phí nào, 
rồi con sẽ trở thành người làm rạng danh 
nhiều hơn trong khi chỉ tiêu tốn ít hơn. 


Giữ cho thứ gì đó không bị lãng phí nghĩa là 
trở nên mạnh mẽ. 
Không thể có lãng phí ở nơi có sức mạnh. 


Nếu có bắt kỳ rò rỉ — lãng phí — nào, 
dù cho con có nỗ lực bao nhiêu 
hay con vắt vả đến mấy, 
con không thể trở nên mạnh mẽ, 
đây lò lý do tại sao con phải kiểm tra xem 
có sự rò rỉ nào không và ngăn nó lại. 
Rồi từ lãng phí, con sẽ trở nên mạnh mẽ. 


Giữ mình hoàn toàn thanh khiết 
trong khi sống ở nhà với gia đình 
là thách thức củu linh hồn yogi và gydni. 


